Không hy sinh rừng đê phát triên kinh tê - xã hội: Việt Nam lựa chọn l...  htfps:/hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/khong-hy-sinh-rung-de-phat-tr... 


j, 2Ì RANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 


» HỘI ĐỒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯỮNG 
t1 


| Tìm kiếm.. | 
GIỚI TTIEU”TIN TỨC”— NGIIÊNCỨU-TRNCĐỎT— CHƯƠNG TRÌNH - ĐÈ TÀI 


THÔNG TIN LÝ LUẬN - THỰC TIẾN THƯVIỆN LIÊN HỆ 


Thứ Ba, ngày 07 tháng 11 năm 2023 


Không hy sinh rừng để phát triển kinh tế - xã hội: Việt Nam lựa chọn lối hài hòa, 
cân bằng sinh thái 


Ngày phát hành: 07/11/2023 


Một cánh rừng bị chặt phá trái phép ở RRi4 Vực Amazon. Ảnh: AP 


Nạn phá rừng trên toàn cầu 

Rừng là một phần cực kỳ quan trọng của hệ sinh thái Trái đất và con người. Rừng chiếm 75% tổng sản 
lượng sơ cấp của sinh quyển Trái đất và chứa 80% sinh khối thực vật của Trái đất. Sản lượng sơ cấp ròng 
rừng cung cấp ước tính là 21,9 gigaton (GT) sinh khối mỗi năm đối với rừng nhiệt đới, 8,1 GT đối với rừng 
ôn đới và 2,6 GT đối với rừng phương Bắc (1). Đất và rừng luôn có mối liên hệ nội tại. Trong hàng triệu 
năm, đất đã cung cấp nền tảng cần thiết cho toàn bộ hệ sinh thái rừng phát triển. Ở chiều ngược lại, rừng 
giúp đảm bảo sự màu mỡ của đất cho thực vật tiếp tục sinh trưởng và phát triển, tạo điều kiện cho sản xuất 
nông nghiệp. 


1 of13 11/7/2023, 3:14 PM 


Không hy sinh rừng đê phát triên kinh tê - xã hội: Việt Nam lựa chọn Ï... https://hdll.vn/v1/nghien-cuu---trao-doi/khong-hy-sinh-rung-de-phat-tr... 


Trong 14.9 tỷ ha đất trên Trái Đát, chỉ khoảng 10,6 tỷ ha trong số đó (71% diện tích) là có điều kiện phù hợp 
để con người sinh sống. Theo thống kê của Ritchie (2), diện tích rừng từ 10 thiên niên kỷ trước chiếm 57% 
tổng diện tích phù hợp để sinh sống (khoảng 6 tỷ ha), còn khoảng 42% diện tích còn lại là đồng cỏ hoang 
dã và cây bụi. Mặc dù việc phá rừng đã được con người thực hiện từ rất sớm từ hàng ngàn năm trước để 
mở rộng diện tích đất sản xuất lương thực và lấy gỗ cho nhu cầu về năng lượng, nhưng cho đến năm 
1700, diện tích rừng mới chỉ thu hẹp đi khoảng 10% so với diện tích rừng từ 10 thiên niên kỷ trước. Đến 
2018, diện tích rừng chỉ còn chiếm 38% diện tích phù hợp để sinh sống (khoảng 4 tỷ ha), trong khi diện tích 
dùng cho chăn nuôi gia súc (~3,2 tỷ ha, chiếm 31%), trồng trọt (~1,6 tỷ ha, chiếm 15%), và xây dựng và đô 
thị hóa (~0,06 tỷ ha, chiếm dưới 1%) đã gia tăng đáng kế (2). 


Sự sụt giảm nghiêm trọng của diện tích rừng là do dân số thế giới gia tăng nhanh chóng khiến cho nhu cầu 
về lương thực, tiêu dùng, và nhà ở ngày càng cao. Việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đáp ứng 
những nhu cầu này, chủ yếu tới từ việc phá rừng, là một trong những nguyên nhân chính khiến cho lượng 
khí nhà kính trong khí quyển ngày càng tăng, chiếm khoảng 12-20% vào năm 2020 (3). Điều này góp phần 
làm trầm trọng thêm hiểm họa sống còn từ biến đổi khí hậu mà con người phải đối mặt. 


Mặc dù đã có nhiều nỗ lực của cộng đồng quốc tế được thực hiện nhằm giảm vấn nạn phá rừng, nhưng 
tình hình vẫn không mấy khả quan. Trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 ở Glasgow năm 2021, 
người đứng đầu của 145 quốc gia đã cam kết tăng cường nỗ lực chống nạn phá rừng với mục tiêu ngăn 
chặn và đầy lùi tình trạng mắt rừng vào 2030. Để đạt được mục tiêu này, nạn phá rừng toàn cầu phải giảm 
10% mỗi năm. Tuy nhiên, tình hình thực tế lại đang diễn ra ngược lại với mục tiêu đã cam kết, đặc biệt là ở 
những vùng rừng nhiệt đới. 


Theo ước tính ở quy mô toàn vùng nhiệt đới, 17% rừng nhiệt đới đã biến mắt kể từ năm 1990 với diện tích 
còn lại hơn 1 tỷ ha vào năm 2019, trong đó 10% đang bị suy thoái. Nếu không giảm tỷ lệ xáo trộn hiện tại, 
các khu rừng nhiệt đới nguyên vẹn sẽ biến mắt hoàn toàn vào năm 2050 (4). Dữ liệu của tổ chức Giám sát 
Rừng Toàn cầu (GFW) cũng cho thấy vùng nhiệt đới đã mất khoảng 4,1 triệu ha rừng nguyên sinh vào năm 
2022, tăng từ 3,75 triệu ha vào năm 2021. Trong đó, Brazil, Cộng hòa Dân chủ Congo, Indonesia, 
Indonesia, và Peru là 5 nước có diện tích rừng nguyên sinh bị phá lớn nhất (5). 

Từ lâu Brazil, quốc gia chiếm đến 60% diện tích rừng nhiệt đới Amazon, đã được cả thế giới biết đến là 
một trong các quốc gia có diện tích rừng bị chặt phá hàng năm lớn nhất. Theo phân tích sơ bộ hình ảnh vệ 
tinh do Viện Nghiên Cứu Vũ Trụ Quốc Gia (INPE) của nước này công bố ngày 30/11/2022, khu vực rừng có 
diện tích xấp xỉ 1,16 triệu ha — tương đương với diện tích của Qatar — đã bị xóa sạch trong khoảng thời 
gian từ 1/8/2021 đến 31/7/2022. Mặc dù so với năm trước đấy, nạn phá rừng hàng năm ở rừng nhiệt đới 
Amazon của Brazil đã giảm 11,27% (6). 

Bolivia là quốc gia Nam Mỹ tiếp giáp với Brazil và đồng thời cũng là một trong những quốc gia có diện tích 
rừng nhiệt đới bị phá năm 2022 cao nhất thế giới. Đáng chú ý là tốc độ phá rừng ở Bolivia đang diễn ra với 
tốc độ nhanh chóng mặt. Diện tích rừng bị phá năm 2022 đã tăng tới 32% so với năm 2021, giúp Bolivia 
“đạt hạng 3 thế giới về “thành tích” phá rừng, chỉ xếp sau Brazil và Cộng hòa Dân chủ Congo. Nếu quy đổi 
theo tỷ lệ so với dân số quốc gia thì tỷ lệ phá rừng của Bolivia vượt trội hoàn toàn so với Brazil, gấp 4 lần 
(7). 

Nguyên nhân phía sau nạn phá rừng 

Các nhà khoa học và thực hành lâm nghiệp đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng các động lực thúc đẩy xu hướng 
phá rừng trong 3-4 thập kỷ gần đây và cho rằng việc phá rừng, cụ thể là rừng nhiệt đới, diễn ra như là kết 
quả đồng thời của nhiều nguyên nhân, chứ không phải một nguyên nhân đơn lẻ nào. Các nguyên nhân đấy 
bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chăn nuôi gia súc, khai thác gỗ hợp pháp và bất hợp pháp, thu gom 
củi, sản xuất than củi, mở rộng đồn điền lấy gỗ, dầu cọ, khai thác mỏ trên bề mặt, phát triển đô thị và cơ sở 
hạ tầng, cháy rừng hoặc các thảm họa thiên nhiên khác (8). Tác động của các nguyên nhân này lên việc 
phá rừng thường rất phức tạp và khác nhau theo từng vùng, nhưng chúng chủ yếu liên quan đến việc thay 
đổi mục đích sử dụng đất và áp lực do con người gây ra (9, 10). 


2 of13 11/7/2023. 3:14 PM 


Không hy sinh rừng đê phát triên kinh tê - xã hội: Việt Nam lựa chọn I... https://hdll.vn/v1/nghien-cuu---trao-doi/khong-hy-sinh-rung-de-phat-tr... 


Vậy đâu là lý do của việc thay đổi mục tiêu sử dụng đất và gia tăng áp lực từ hoạt động của con người? 
Bên cạnh quy mô dân số thế giới ngày càng lớn, tốc độ đô thị hóa nhanh và thương mại toàn cầu được 
thúc đây cho mục tiêu phát triển kinh tế, kéo theo nhu cầu tiêu thụ và sản xuất các sản phẩm nông nghiệp 
và công nghiệp gia tăng đáng kể. Vì thế, rừng sẽ rất dễ trở thành đối tượng bị hy sinh để đảm bảo tăng 
trưởng và thu nhập của quốc gia. Nghiên cứu của DeFries, Rudel, Uriarte and Hansen (8), thông qua dữ 
liệu vệ tinh ở 41 quốc gia ở vùng nhiệt đới ẩm, đã chỉ ra diện tích rừng bị mất đi có sự tương quan đồng 
biến với tăng trưởng dân số đô thị và xuất khẩu nông sản, nhưng lại không có sự tương quan đối với sự 
tăng trưởng dân số ở nông thôn. 


Phần lớn các khu vực rừng bị đốn hạ ở Brazil được dùng cho mục đích chăn thả gia súc, cụ thể là chăn 
nuôi bò. Chỉ kể từ đầu thế kỷ 21 tới nay, đã có tới 70% đất rừng trước đây ở khu vực sinh thái Amazon và 
91% đất rừng bị phá kể từ năm 1970 được sử dụng làm đồng cỏ chăn nuôi (11). Trong tổng số 2,1 triệu ha 
rừng nhiệt đới bị đốn hạ hàng năm, từ 2005 đến 2013, cho mục đích sản xuất thịt bò, riêng Brazil đã đóng 
góp gần 60%, với 1,2 triệu ha rừng bị đốn hạ hàng năm (12). Nguyên nhân thúc đây Brazil phá rừng để lấy 
đất chăn nuôi gia súc không chỉ tới từ nhu cầu nội địa mà còn đến từ nhu cầu xuất khẩu. Bên cạnh là quốc 
gia tiêu thụ thịt bò nhiều thứ hai trên thế giới, Brazil còn là quốc gia xuất khẩu thịt bò lớn nhất thế giới (13). 


Đối với Bolivia, diện tích canh tác cây đậu nành là nguyên nhân chính gây ra nạn phá rừng. Năm 2022, đậu 
nành và các sản phẩm liên quan của nó là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ ba của Bolivia, tạo ra doanh thu hơn 
2 tỷ USD. Không chỉ thế, một nghiên cứu của Trase, chuyên phân tích chuỗi cung ứng, cho thấy sản xuất 
đậu nành của Bolivia có liên quan đến nạn phá rừng đặc biệt cao so với các nhà sản xuất đậu nành lân 
cận, như Brazil, Argentina và Paraguay (14). 


Ngoài mục đích sản xuất nông nghiệp, thì rừng cũng hay bị đốn hạ để triển khai các dự án công nghiệp, 
khai thác mỏ, các cơ sở vật chất phục vụ dân sinh, và gần đây nhất là cho nỗ lực bảo vệ môi trường, như 
trường hợp của Indonesia. Indonesia là quốc gia dẫn đầu về trữ lượng nickel, cùng với Australia. Đây là 
loại kim loại được ứng dụng rộng rãi trong chế tạo các máy móc công nghiệp mà con người cho rằng phù 
hợp với phát triển bền vững như pin sạc, chỉ tiết tuốc-bin gió, tế bào quang điện pin mặt trời, cấu kiện nhà 
máy năng lượng sinh học, thiết bị thu giữ và trữ carbon, nhà máy điện hạt nhân, các công trình xây dựng 
hiện đại tính đến yếu tố bền vững môi trường,... 


Mặc dù nickel có tiềm năng cho phát triển bền vững, nhưng khai thác, chế biến, tách, tinh luyện nickel có 
cái giá của nó. Một trong những cái giá đấy là chặt phá rừng quy mô rất lớn. Dữ liệu đã công bố cho biết, ít 
nhất hơn 76.300 ha rừng nhiệt đới ở Indonesia — tương đương diện tích của New York — đã bị chặt phá 
trong số 329 khu đất nhượng quyền. Trong số này, khoảng 23.000 ha đã bắt đầu bị chặt hạ từ 2019, khi 
nhu cầu xe điện và pin sạc nickel bắt đầu tăng mạnh. Dữ liệu US Geological Survey cho thấy năm 2022, 
riêng Indonesia cung cấp gần 50% quặng nickel cho nền kinh tế thế giới (15). 


Rõ ràng, người dân sẽ là người tiêu thụ cuối cùng của các sản phẩm nông nghiệp hay công nghiệp có liên 
quan đến việc phá rừng. Tuy nhiên, có tồn tại sự khác biệt trong nhu cầu tiêu thụ sản phẩm giữa các thành 
phần dân số trong xã hội, điều này dẫn đến mức độ tàn phá rừng do tiêu thụ sản phẩm giữa các nhóm dân 
là không đồng đều. Đơn cử như trường hợp tiêu thụ thịt bò ở Mỹ. Thịt bò là mặt hàng đóng góp nhiều nhất 
vào lượng khí thải tạo ra bởi hoạt động sản xuất thực phẩm từ động vật, chiếm xấp xỉ 45% tổng phát thải 
(16). Trong khi đó, Mỹ lại là quốc gia có lượng tiêu thụ thịt bò lớn nhất thế giới và quy mô thị trường được 
dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những năm tiếp theo (13). Tuy nhiên, trên thực tế, lượng thịt bò khổng lồ đấy 
chỉ được tiêu thụ bởi một tỷ lệ nhỏ người Mỹ. Nghiên cứu của Willits-Smith, Odinga, O'Malley and Rose 
(17) đã chỉ ra rằng hơn một nửa số lượng thịt bò tiêu thụ tại Mỹ được tiêu thụ chỉ bởi một nhóm người 
chiếm khoảng 12% dân số. Nghiên cứu cũng đồng thời chỉ ra rằng nam giới và người ở trong độ tuôi từ 
50-65 là nhóm người có xu hướng tiêu thụ nhiều thịt bò hơn. Người da trắng cũng nằm trong số nhóm 
người có xu hướng ăn nhiều thịt bò hơn so với các nhóm chủng tộc và sắc tộc khác, như người Mỹ gốc Phi 
và gốc Á (17). 


3 of13 11/7/2023. 3:14 PM 


Không hy sinh rừng đê phát triên kinh tê - xã hội: Việt Nam lựa chọn Ï... https://hdll.vn/v1/nghien-cuu---trao-doi/khong-hy-sinh-rung-de-phat-tr... 


Ngoài ra, xuyên suốt quá trình từ lúc rừng bị phá để tạo ra sản phẩm cho đến khi hàng hóa đến tay người 
tiêu thụ thì doanh nghiệp là chủ thể đóng vai trò chủ chốt (18). Họ vừa là chủ thể thu được lợi nhuận, gần 
như là lớn nhất từ quá trình này, và cũng là tác nhân chính thực hiện các hoạt động tạo ra các áp lực lên 
rừng và thay đổi mục đích sử dụng đất. Ví dụ như dự án khai thác nickel ở Indonesia đều đang nhận được 
sự hậu thuẫn bởi các hãng xe có tên tuổi lớn đang hướng đến sản xuất xe điện, như Ford (Hoa Kỳ), Vale 
(Brazil), Tsingshan (Trung Quốc), Jardine Matheson (Hồng Kông) (19). Các hoạt động sản xuất nông 
nghiệp và khai thác mỏ công nghiệp cũng góp phần tạo ra việc làm cho người dân bản địa, vốn khó tiếp 
cận với thị trường việc làm ở các khu vực thành thị do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Trong một số 
trường hợp, người dân địa phương cũng tham gia vào các hoạt động khai thác tài nguyên rừng với mục 
tiêu chủ yếu là để giải quyết sinh kế cho bản thân và gia đình, đồng thời gìn giữ các giá trị văn hóa truyền 
thống. Tuy nhiên, các hoạt động khai thác của cư dân bản địa khó có thể gây nên suy giảm diện tích rừng ở 
quy mô lớn như các hoạt động của doanh nghiệp. 


Bên cạnh các yếu tố về động lực kinh tế thì cũng tồn tại việc chưa nhận thức được rõ rệt các giá trị của hệ 
sinh thái rừng và tác hại của việc phá rừng đối với địa phương, khu vực, và thậm chí là ở tầm toàn cầu 
(như tích tụ carbon trong khí quyễn) (20). Các dịch vụ và sản phẩm mà hệ sinh thái rừng cung cấp rất nhiều 
và rất đa dạng, đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì cuộc sống, sức khỏe, và các hoạt động 
kinh tế-xã hội của con người. Các dịch vụ và sản phẩm của hệ sinh thái rừng bao gồm cô lập carbon, bảo 
vệ đất, ngăn ngừa thoái hóa đất và sa mạc hóa, lọc nước và bảo tồn nước, điều tiết khí hậu, duy trì sự đa 
dạng sinh học, giảm rủi ro về thiên tai và dịch bệnh,... Tuy nhiên, phần lớn các dịch vụ và sản phẩm sinh 
thái được cung cấp bởi rừng đều chưa thật sự được cân nhắc trong các mô hình phát triển kinh tế và xã 
hội hiện nay, mà thường được xem như điều hiển nhiên và mặc định. Việc này dẫn tới các quyết sách 
thường bỏ qua các ảnh hưởng tiêu cực tạo ra bởi thâm hụt sinh thái rừng vốn cần thời gian đề bộc lộ và ưu 
tiên các lợi ích về kinh tế-xã hội trong ngắn hạn được cho là rõ ràng (mặc dù trên thực tế điều này cũng 
không chắc chắn). Theo cân nhắc từ góc nhìn lợi ích và chỉ phí, khi không có cơ chế pháp lý ràng buộc và 
hệ thống bảo vệ rừng, thì chi phí của việc chặt rừng gần như bằng 0, vì khi đấy “cây chỉ biết đứng yên cho 
người chặt, hiên ngang, không né tránh” (15). 


Ngoài ra, một yếu tố khách quan cực kỳ quan trọng khác không thể bỏ qua là hiện nay chúng ta đang thiếu 
các cơ chế chuyên đổi giá trị thặng dư sinh thái môi trường thành giá trị thặng dư về kinh tế, từ đấy tạo ra 
động lực bền vững cho việc bảo vệ hệ sinh thái rừng (21, 22). Ngay cả việc triển khai thị trường carbon tự 
nguyện vẫn còn là thách thức của nhiều nước trên thế giới và chưa thể tạo nên quy chuẩn chất lượng và 
giao dịch thống nhất trên quy mô quốc tế (23). 


4 of 13 11/7/2023. 3:14 PM 


Không hy sinh rừng đê phát triên kinh tê - xã hội: Việt Nam lựa chọn l... https://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-do1/khong-hy-sinh-rung-de-phat-tr... 


Người ủ dân PP Ninh Bïaim gia trồng : rừng gỗ lớn. (Ảnh: Văn Đức/T TXVN) 
Việt Nam có thể làm khác đi được không? 
Ở Việt Nam, rừng có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc tạo ra sinh kế cho người dân sống trong hoặc gần 
rừng và ở các vùng miền núi Việt Nam. Nó giúp tạo việc làm và cải thiện sinh kế cho khoảng 25% dân số 
Việt Nam sống ở miền núi (24). Đấy là trước đây. Khi các nước dần áp dụng nghiêm ngặt thuế carbon với 
các mặt hàng nhập khẩu, thì rừng không chỉ giúp bảo đảm sinh kế cho người dân miền núi mà thậm chí 
còn đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo sinh kế cho cả quốc gia. 


Ngày 1/10/2023 vừa rồi, Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức khởi động giai đoạn đầu tiên của Biện 
pháp điều chỉnh carbon tại biên giới (CBAM) đối với 6 ngành, gồm: sắt thép, xi măng, nhôm, phân bón, điện 
và hydrogen. Đây là giai đoạn đầu (hay giai đoạn chuyễn tiếp) trong kế hoạch gồm 3 giai đoạn được đặt ra 
trong Thỏa thuận Xanh EU (EU Green Deal) để cắt giảm lượng phát thải khí nhà kính của khu vực vào năm 
2030 ít nhất 55% so với mức năm 1990 và đưa EU thành “khối trung hòa về khí hậu” vào năm 2050. Trong 
giai đoạn chuyễn tiếp này, các doanh nghiệp xuất khâu vào EU sẽ chỉ phải khai báo chứ chưa bắt buộc 
phải mua chứng chỉ phát thải. Giai đoạn 2, bắt đầu từ 2026, sẽ siết chặt và yêu cầu các doanh nghiệp xuất 
khẩu phải mua chứng chỉ phát thải và có thể sẽ mở rộng phạm vi CBAM sang các mặt hàng tiêu dùng 
thông thường. Trong giai đoạn 3, bắt đầu từ 2030, CBAM sẽ được áp dụng đầy đủ với tất cả các sản phẩm 
nằm trong thị trường mua bán phát thải của khu vực EU (25). 


CBAM là công cụ được triển khai để giải quyết vấn đề phát thải carbon và giúp đảm bảo sự công bằng cho 
các doanh nghiệp nội địa của các nước EU, nơi ban hành các chính sách nghiêm ngặt về chống biến đổi 
khí hậu nên làm gia tăng chỉ phí sản xuất nội địa và giảm khả năng cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu từ 
các nước có quy định khí hậu lỏng lẻo. Cơ chế CBAM sẽ áp dụng mức thuế đối với các mặt hàng nhập 
khẩu vào EU có lượng phát thải sinh ra trong quá trình sản xuất và vận chuyển vượt quá ngưỡng EU quy 
định. Nói cách khác, với từng lô hàng hóa xuất khẩu sang EU, các doanh nghiệp sẽ phải chỉ trả cho số 
lượng chứng chỉ carbon đủ để bù lại số lượng phát thải vượt quá quy định của EU được tạo ra. Chứng chỉ 
carbon cho 1 tắn CO2 phát thải đang bán trên thị trường tuân thủ nguyên tắc (compliance market) của EU 
có giá là €83.97. 


Hiện nay, EU đang là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam, với kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam 


5of13 11/7/2023, 3:14 PM 


Không hy sinh rừng đê phát triên kinh tê - xã hội: Việt Nam lựa chọn Ï... https://hdll.vn/v1/nghien-cuu---trao-doi/khong-hy-sinh-rung-de-phat-tr... 


sang các nước EU đạt 46,8 tỷ USD, tăng 16,7% so với năm 2021 (26). Nhờ vào Hiệp định EVFTA, kim 
ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU dự đoán sẽ tiếp tục tăng trong các năm tiếp theo. Tuy nhiên, nếu 
không có sự chuẩn bị đầy đủ cho cuộc chiến chứng chỉ carbon, Việt Nam lợi thế cạnh tranh sẽ có khả năng 
chịu thách thức rất lớn, do chi phí hàng hóa tăng nhanh chóng khi phải chỉ trả thêm thuế carbon. Không chỉ 
với mỗi thị trường EU, mà các thị trường lớn, như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc,... cũng đang 
có kế hoạch triển khai cơ chế điều chỉnh carbon tương tự như CBAM. 


Việc các nước phát triển bắt đầu triển khai cơ chế điều chỉnh carbon biên giới là thách thức nhưng cũng 
đồng thời là cơ hội cho nền kinh tế dựa nhiều vào xuất khẩu như Việt Nam. Việt Nam là quốc gia có tài 
nguyên rừng phong phú tạo thành các bể chứa carbon (carbon sink) tự nhiên, nên sẽ có nhiều lợi thuế 
cạnh tranh trong cuộc chiến tín chỉ carbon. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
toàn quốc có 14.790.075 ha rừng vào năm 2022, trong đó có 10.134.082 ha rừng tự nhiên và 4.655.933 ha 
rừng trồng (27). Nếu không có mô hình phát triển kinh tế phù hợp thì chúng ta sẽ tự tước đi lợi thế tự nhiên 
này trong cuộc chiến chứng chỉ carbon sắp tới. Theo ước tính của tổ chức Giám sát Rừng Toàn cầu 
(GFW), Việt Nam đã mắt đi 120 nghìn ha rừng tự nhiên, tương đương với 66,6 triệu tấn CO2 phát thải (28). 
Vậy giả sử, nếu chúng ta không để mắt và có được cơ chế chủ động để chuyền đổi toàn bộ giá trị cô lập 
carbon của 120 nghìn ha rừng tự nhiên này thành tín chỉ carbon thì sẽ như thế nào? Tính theo giá thị 
trường tuân thủ nguyên tắc của EU (€83.97/tấn CO2), thì ta sẽ nhận được số lượng tín chỉ carbon có giá trị 
tương đương với hơn €5,5 tỷ, gần 12% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang các nước EU năm 
2022. 


Chính vì giá trị to lớn có thể tạo ra từ khả năng thu giữ và trữ carbon của rừng, chúng ta cần phải rất cảnh 
giác với các khuyến nghị vội vã về chuyển đổi cơ cấu kinh tế sang hướng công nghiệp. Ví dụ như ở các 
tỉnh miền núi phía Bắc, việc phát triển hầu như sẽ ngay lập tức hướng tới khai khoáng và khai mỏ. Khi đấy, 
nạn nhân số 1 có nguy cơ phải hy sinh sẽ là rừng. Nếu quá trình khai thác và sản xuất hàng hóa không 
đảm bảo được mức độ trung hòa carbon (do phá rừng), thì khả năng rất cao là lượng hàng hóa tạo ra khó 
có thê tiếp cận được (hoặc phải tiếp cận với chi phí hết sức đắt đỏ) các thị trường có quy định về trung hòa 
carbon nghiêm ngặt như EU, thậm chí sau này là Anh, Mỹ, Nhật, Hàn, và Trung Quốc. Như thế, việc triển 
khai các dự án công nghiệp không chỉ có rủi ro không thể tạo ra lợi nhuận mà còn có thể gây tốn thất vốn 
đầu tư hoặc thậm chí khiến doanh nghiệp bị phá sản. Điều đáng nói là những rủi ro này sẽ rất lâu dài, và để 
khắc chế lại phải đầu tư trở lại rất lớn. Thực tế cho thấy, các khu rừng cận nhiệt đới tái tạo lại ở Brazil đều 
chỉ đạt khả năng trữ carbon tốt sau 50-70 năm, hoặc thậm chí hơn nữa. 


Việc giảm diện tích rừng tự nhiên và sau đấy bù đắp bằng diện tích rừng trồng cũng cần được cân nhắc 
cực kỳ thận trọng và hạn chế vì nhiều lý do. 


Thứ nhất, rừng tự nhiên có khả năng lưu trữ được nhiều carbon hơn rừng trồng do cấu trúc lâm phần phức 
tạp và sự tích tụ carbon dưới lòng đất và trong nền rừng. Trong quá trình quang hợp và hô hấp, phần lớn 
carbon hữu cơ được hô hấp sẽ trở lại thành CO2 trong sinh quyển, nhưng một phần nhỏ thoát khỏi quá 
trình này và được cô lập dưới đất thông qua quá trình tạo rác cây (lá, vỏ cây, cành cây và lớp phủ rơi 
xuống đất), quá trình sinh và diệt của hệ rễ thực vật, và gián tiếp từ việc chuyển các hợp chất giàu carbon 
từ rễ cây sang các loại vi khuẩn sống trong đất, quanh hệ rễ (29, 30). Quá trình này giúp hình thành các bể 
chứa carbon tồn tại trong nhiều thập kỷ đến hàng thiên niên kỷ. Ngay cả khi tuổi rừng vượt quá 200 năm, 
thì tổng lượng carbon trong sinh khối của thực vật sống, mảnh vụn gỗ thô và đất vẫn sẽ liên tục tăng (31). 


Thứ hai, việc giảm diện tích rừng tự nhiên và sau đấy bù đắp bằng diện tích rừng trồng sẽ có nguy cơ tạo 
tình huống nợ chồng nợ khó có thể bù đắp được. Nợ ở đây ý chỉ nợ carbon (carbon debt), lượng carbon bị 
thoát ra khí quyển cần phải cô lập trong tương lai trước khi có thể tính đến việc giảm lượng carbon trong 
khí quyền tính từ thời điểm rừng tự nhiên bị phá. Cụ thể, lượng carbon cô lập dưới đất sẽ dần mắt đi nhanh 
chóng do sự phân hủy của chất hữu cơ khi rừng tự nhiên bị phá. Việc mắt nguồn bổ sung nạp carbon liên 
tục từ tăng trưởng cây rừng, kèm theo việc tăng nhiệt độ đất khi thảm thực vật bị mắt dần là lý do chính 


6 of 13 11/7/2023. 3:14 PM 


Không hy sinh rừng đê phát triên kinh tê - xã hội: Việt Nam lựa chọn Ï... https://hdll.vn/v1/nghien-cuu---trao-doi/khong-hy-sinh-rung-de-phat-tr... 


khiến cho chất hữu cơ bị phân hủy. Đất chứa nhiều carbon hơn thực vật trên cạn và bầu khí quyển cộng lại, 
cho nên để bù đắp lại lượng carbon mắt đi do phá rừng tự nhiên thông qua việc trồng lại rừng sẽ mắt hàng 
trăm năm (32). Hơn nữa, mặc dù việc trồng rừng nói chung có tác động tích cực đến sự tích lũy carbon 
trong đất, nhưng trong một số trường hợp, đặc biệt là trên đất có lượng carbon cao như đất thảo nguyên, 
đồng cỏ, và vùng đất than bùn, việc trồng cây có thể phá hủy các bể chứa carbon tự nhiên (32-34). 


Thứ ba, khả năng thu hồi carbon thông qua các dự án trồng rừng và tái trồng rừng có thể sẽ bị hạn chế 
hơn nữa bởi sự giới hạn về chỉ phí, những thách thức về hậu cần, và những hạn chế về sinh lý (ví dụ: 
nguồn nước khan hiếm sẽ hạn chế sự tăng trưởng và làm tăng tỷ lệ tử vong của cây) (32, 35). Việc trồng 
rừng có thể đạt hiệu quả cô lập carbon tốt nhất khi cây được trồng ở những nơi trước đây từng là rừng, 
nhưng đề hồi phục lại trạng thái rừng như ban đầu cũng cần đầu tư rất nhiều nhân lực và vật lực. Trong 
tình huống rừng tự nhiên bị phá để phục vụ lợi ích kinh tế, chỉ phí cho công tác trồng rừng ở nơi khác có 
thể được chỉ trả bởi các doanh nghiệp tham gia vào việc khai thác mỏ hoặc sản xuất nông nghiệp. Tuy 
nhiên, thời gian sẽ là trở ngại cực lớn cho các hứa hẹn tái trồng rừng của doanh nghiệp. 


Theo một nghiên cứu phân tích các bản ghi cổ sinh thái trong 20.000 năm qua trên tạp chí Nafure 
Communications, đễ phục hồi một cánh rừng nhiệt đới về 95% nguyên trạng sau khi bị tàn phá thì phải tốn 
hơn 200 năm (36). Từ kết quả này có thể thấy được để phục hồi khả năng trữ carbon thông qua trồng rừng 
sẽ tốn rất nhiều thời gian và đòi hỏi cam kết nhất quán của người tham gia trong khoảng thời gian rất dài, ít 
nhất cũng phải vài chục năm, để thấy được hiệu quả. Thế nhưng, liệu bản thân doanh nghiệp có duy trì 
được hoạt động sản xuất trong khoảng thời gian dài như thế không thì vẫn còn là điều khó nói, vì hoạt động 
kinh doanh của họ phụ thuộc rất nhiều vào biến động của thị trường và tình hình tài chính (15). 


Thông qua thảo luận trên, ta có thể thấy cuộc chiến xung quanh quan hệ tổn thắt-lợi ích của tín chỉ carbon 
đang ngày càng gần kề, và không thể tránh khỏi. Rõ ràng, trước những dịch chuyển lớn toàn cầu trên 
phương diện môi trường và biến đổi khí hậu, áp lực và thách thức rất lớn. Nhưng nếu phân tích và đánh 
giá kỹ lưỡng thì đây cũng là cơ hội rất lớn lao, thậm chí có tính chất đột phá (37), cho sự phát triển của kinh 
tế-xã hội Việt Nam, đặc biệt với những tỉnh, khu vực giàu tài nguyên sinh thái nhưng chưa có được lợi ích 
kinh tế-xã hội tương xứng từ nguồn tài nguyên quý báu này. Cho nên, Việt Nam không chỉ nên khác, mà 
còn cần phải khác với những nước đang thực hành hy sinh tài nguyên sinh thái, cụ thể rõ rệt nhất là rừng, 
vì mục tiêu kinh tế-xã hội ngắn và trung hạn. Sự khác biệt về mô hình kinh tế có cân nhắc thặng dư sinh 
thái bên cạnh thặng dư kinh tế sẽ không chỉ giúp Việt Nam tận dụng được lợi thế từ sự giàu có sinh thái 
cho mục tiêu phát triển bền vững mà còn thể hiện lương tri của quốc gia tiên phong. 


Trong điều kiện thực tiễn chính trị-xã hội của Việt Nam, sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước đặc 
biệt có ý nghĩa đối với đảm bảo thành công bền vững của các nghị sự lớn, có liên quan mật thiết tới an ninh 
lương thực, năng lượng, và tới đây là an ninh sinh thái. Được biết, Đồng chí Thường trực Ban Bí thư trong 
lần làm việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn ngày 14/10/2023, đã đưa ra ý kiến chỉ đạo, thể hiện rõ quan 
điểm chiến lược về kinh tế-sinh thái và đánh giá giá trị vô cùng quan trọng của môi sinh đối với công cuộc 
phát triển bền vững đất nước. Chỉ đạo của Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nêu rõ với tỷ lệ che phủ rừng 
cao nhất cả nước, 73,35% diện tích tỉnh, phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững, tiếp tục tăng tỷ lệ che 
phủ rừng, mới thực sự là giá trị chiến lược mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước mong muốn gây dựng. Ý kiến chỉ 
đạo đặc biệt lưu ý không vì lợi ích kinh tế trước mắt của thu ngân sách địa phương mà hy sinh rừng, tài 
nguyên thiên nhiên sinh thái. Để có thể thực hiện thành công hướng phát triển kinh tế gắn bó hài hòa với 
sinh thái, môi trường bền vững, sẽ cần vai trò quan trọng của doanh nghiệp và sự chia sẻ lợi ích của các 
địa phương trong tổng thể nền kinh tế. Tuy vậy, vai trò kinh tế của doanh nghiệp sẽ cần đặt trong khuôn 
khổ điều tiết, nhằm hạn chế ảnh hưởng của các khuyết tật thị trường đối với sự bền vững của môi trường. 
Đồng thời, việc phát triển thị trường tín chỉ carbon bắt buộc và tự nguyện chắc chắn sẽ đóng vai trò trọng 
yếu, góp phần mở ra hướng khai thác kinh tế dựa trên tôn tạo, phát triển tài nguyên sinh thái, thay vì phải 
hy sinh rừng và môi sinh. 


7of13 11/7/2023. 3:14 PM 


Không hy sinh rừng đê phát triên kinh tê - xã hội: Việt Nam lựa chọn Ï... https://hdll.vn/v1/nghien-cuu---trao-doi/khong-hy-sinh-rung-de-phat-tr... 


Trên phương diện quản lý, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng đã có cam kết mạnh mẽ “net zero” trong 
nghị sự phát triển bền vững toàn cầu. Chính sự nhất quán nghị sự lớn được thể hiện qua quyết tâm chính 
trị của lãnh đạo Đảng và Nhà nước trở thành tiền đề cơ bản của thành công kinh tế bền vững trong thời đại 
lương tri nhân loại đang hướng tới cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. 


“[...] ứng phó với biến đổi khí hậu, phục hồi tự nhiên phải trở thành ưu tiên cao nhất trong mọi quyết sách 
phát triển, là tiêu chuẩn đạo đức cao nhất của mọi cấp, mọi ngành, mọi doanh nghiệp và mọi người dân.” 
— Trích từ Công ước khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu (38) 


Một lần nữa, có thê khẳng định một trong những vũ khí chính trong cuộc chiến này là rừng nhiệt đới, thế 
mạnh của sinh thái Việt Nam./. 


TS. Vương Quân Hoàng ), TS. Nguyễn Minh Hoàng ), TS. Nguyễn Hồng Sơn 2) 
(1) Trung tâm nghiên cứu ISR, Trường ĐH Phenikaa 
(2) Nguyên Chánh văn phòng, Hội đồng Lý luận Trung ương, 


Tài liệu tham khảo 

1. Pan Y, Birdsey RA, Phillips OL, & Jackson RB (2013) The structure, distribution, and biomass of the 
world's forests. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 44:593-622. 

2. Ritchie H (2021) Deforestation and forest loss. Our World in Data. 

3. Watson C & Schalatek L (2020) Climate finance thematic briefing: REDD+ finance. (Overseas 
Development Institute and Heinrich BöII Stiftung Washington, London and Washington). 

4. Vancutsem C, ef ai. (2021) Long-term (1990-2019) monitoring of forest cover changes in the humid 
tropics. Science Advances 7(10):eabe1603. 

5. dong HN (2023) New data show 10% increase in primary tropical forest loss in 2022. 


6. Mendes K (2022) Despite 11% drop in 2022, Amazon deforestation rate has soared under Bolsonaro. 
1. Graham T (2023) Deforestation in Bolivia has jumped by 32% in a year. What is going on? (The 
Guardian). 


8. DeFries RS, Rudel T, Uriarte M, & Hansen M (2010) Deforestation driven by urban population growth 
and agricultural trade in the twenty-first century. Nafure Geoscience 3(3):178-181. 

9. Busch J &. Ferretti-Gallon K (2017) What drives deforestation and what stops if2 A meta-analysis. 
Review of Environmenftal Economics and Policy 11(1):3-23. 

10.  Ferrer Velasco R, Köthke M, Lippe M, & Gũnter S (2020) Scale and context dependency of 
deforestation drivers: Insights from spatial econometrics in the tropics. PLoS One 15(1):e0226830. 

11.  Steinfeld H (2006) Livesfock's long shadow: environmenial issues and opftions (Food & Agriculture 
Organization). 

12. Pendril F, Persson UM, Godar J, & Kastner T (2019) Deforestation displaced: trade in forest-risk 
commodities and the prospects for a global forest transition. Environmental Research Leffers 14(5):055003. 
13. Research and Markets (2023) Global beef market, size, forecast 2023-2028, industry trends, growth, 
share, outlook, impact of inflation, opportunity company analysis. (Research and Markets). 

14. Reis T, Croft S, Titley M, & Tyldesley M (2023) Soy expansion drives deforestation in Bolivia. 

15. Hoàng VQ, Phuương LV, & Hoàng NM (2023) Môi trường ở đâu trong lời giải được cho là để bảo vệ 
môi trường: tình huống Nickel. 

16. XuX, ef ai. (2021) Global greenhouse gas emissions from animal-based foods are twice those of 
plant-based foods. Nafure Food 2(9):724-732. 

17.  Willits-Smith A, Odinga H, O'Malley K, & Rose D (2023) Demographic and socioeconomic correlates 
of disproportionate beef consumption among ỦUS adults in an age of global warming. Nuírienfs 15(17):3795. 
18. Vuong Q-H, Ho M-T, Nguyen H-KT, & Nguyen M-H (2019) The trilemma of sustainable industrial 
growth: evidence from a piloting OECD's Green city. Palgrave Communications 5:156. 

19. Ruehl M & Dempsey H (2023) Nickel miners linked to devastation of Indonesian forests. (Financial 
Times). 


8 of13 11/7/2023. 3:14 PM 


Không hy sinh rừng đê phát triên kinh tê - xã hội: Việt Nam lựa chọn Ï... https://hdll.vn/v1/nghien-cuu---trao-doi/khong-hy-sinh-rung-de-phat-tr... 


20. Vuong Q-H (2020) From children's literature to sustainability science, and young scientists for a more 
sustainable Earth. Journal of Sustainability Education 24(3):1-12. 

21. _ Vuong Q-H (2021) The semiconducting principle of monetary and environmental values exchange. 
Economics and Business Leffers 10(3):284-290. 

22. Nguyen M-H & Jones TE (2022) Building eco-surplus culture among urban residents as a novel 
strategy to improve finance for conservation in protected areas. Humanifies & Social Sciences 
Communications 9:426. 

23. Phuương LV & Hoàng NM (2023) Thách thức của quá trình xây dựng các tiêu chuẩn cho thị trường 
carbon tự nguyện. 

24. Luong TH (2014) Forest resources and forestry in Vietnam. Journal of Vietnamese Environment 
6(2):171-177. 

25. Phúc ÐG (2023) Biện pháp điều chỉnh carbon tại biên giới của Liên minh châu Âu và dự báo tác động 
đến doanh nghiệp Việt Nam. 

26. Thoa B (2023) Hiệp định EVFTA tiếp tục duy trì đà xuất khẩu của Việt Nam sang EU. 

27. _ VNA (2022) Forest covers 42.02% of Vietnam's total area by end of 2021. 

28. Global Forest Watch (2023) Vietnam. 

29. Hemingway JD, eí aI. (2019) Mineral protection regulates long-term global preservation of natural 
organic carbon. Nafure 570(7760):228-231. 

30. Phương LV & Hoàng NM (2023) Đất, sinh thái, carbon và lương tri trong cuộc chiến chống biến đổi 
khí hậu. 

31.  Pregitzer KS & Euskirchen ES (2004) Carbon cycling and storage in world foresfs: biome patterns 
related to forest age. Global Change Biology 10(12):2052-2077. 

32. Waring B, e ai. (2020) Forests and decarbonization—roles of natural and planted forests. Froriers in 
Forests and Global Change 3:58. 

33. Chen G, eí af. (2016) Accelerated soil carbon turnover under tree plantations limits soil carbon 
storage. Scieniific Reporfs 6(1):19693. 

34. Richards M, eí ai. (2017) High-resolution spatial modelling of greenhouse gas emissions from land- 
use change to energy crops in the United Kingdom. GCŒB Bioenergy 9(3):627-644. 

35. Vuong Q-H (2018) The (ir)rational consideration of the cost of science in transition economies. Nafure 
Human Behaviour 2:5. 

36. Cole LE, Bhagwat SA, & Willis KJ (2014) Recovery and resilience of tropical forests after disturbance. 
Nat Commiun 5(1):3906. 

37. Chính PM & Hoàng VQ (2009) Kính tế Việt Nam: Thăng trầm và đột phá (Nxb Chính trị quốc gia-Sự 
thật, Hà Nội). 

38. UNFCCC (2021) Viet Nam - High-level segment statement COP 26. (United Nations, Glasgow). 


Tin Liên quan 


Xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ 
quôc từ 1975 tới nay 
(/vi/nghien-cuu---trao-doi/xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan-trong-su-nghiep-bao- 
ve-to-quoc-fu-1975-toi-nay.html) 


6/11/2023 


Vì sao Nhật Bản sau khi trở thành nước có thu nhập rất cao lại đối diện 
với nguy cơ tự tiêu vong (phân 2) 
(/vi/nghien-cuu---trao-doi/vi-sao-nhatf-ban-sau-khi-tro-thanh-nuoc-co-thu-nhap-rat- 
cao-lai-doi-dien-voi-nguy-co-tu-tieu-vong-phan-2.htmil) 


6/11/2023 


2 of13 11/7/2023. 3:14 PM 


Không hy sinh rừng đê phát triên kinh tê - xã hội: Việt Nam lựa chọn I...  https:/⁄hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/khong-hy-sinh-rung-de-phat-tr... 


( ` 
‹. [ s> N vụ 
__ “#sioz. 


cHÀo. MÙNG KỲ tia 93 NĂM. 


Vì sao Nhật Bản sau khi trở thành nước có thu nhập rất cao lại đối diện 
với nguy cơ tự tiêu vong (phân 1) 
(/vi/nghien-cuu---trao-doi/vi-sao-nhatf-ban-sau-khi-tro-thanh-nuoc-co-thu-nhap-rat- 
cao-lai-doi-dien-voi-nguy-co-tu-tieu-vong-phan-1.htmil) 


3/11/2023 


Đóng góp to lớn của công tác đối ngoại 
(/vi/nghien-cuu---trao-doi/dong-gop-to-lon-cua-cong-tac-doi-ngoai.html) 


11/7/2023 


Giải quyết mối quan hệ giữa: kinh tế thị trường định hướng XHCN, Nhà 
nước pháp quyền XHCN và nền dân chủ XHCN nhằm hoàn thiên mô hình 
CNXH ở Việt Nam 


(/vi/nghien-cuu---trao-doi/giai-quyet-moi-quan-he-giua-kinh-te-thi-truong-dinh-huong- 
xhcn-nha-nuoc-phap-quyen-xhcn-va-nen-dan-chu-xhcn-nham-hoan-thien-mo-hinh- 
cnxh-o-viet-nam.html) 


11/7/2023 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân vận mãi soi đường cho công tác dân vận 
của Đảng 
(/vi/nghien-cuu---trao-doi/tu-tuong-ho-chi-minh-ve-dan-van-mai-soi-duong-cho-cong- 
tac-dan-van-cua-dang.htmil) 


11/7/2023 


Góp ý về nội dung bài viết 


Ý kiến của bạn 


Vui lòng nhập nội dung góp ý (Tối đa 1000 ký tự) 


GỬI GÓP Ý 


TIÊU ĐIÊM (HTTP://HDLL.VN/NGHIEN-CUU---TRAO-DOI-158.HTML) 


10 of 13 


11/7/2023. 3:14 PM 


Không hy sinh rừng đê phát triên kinh tê - xã hội: Việt Nam lựa chọn Ï... https://hdll.vn/v1/nghien-cuu---trao-doi/khong-hy-sinh-rung-de-phat-tr... 


-. ` 
. ˆ 


Quy định 131 của Bộ Chính trị về kiêm soát quyền lực, phòng, chống tham 
nhũng, tiêu cực 
(/wi/tin-tuc/quy-dinh-131-cua-bo-chinh-tri-ve-kiem-soat-quyen-luc-phong-chong-tham-nhung-tieu- 
cuc.html) 


Ỉ | 
IV - 
, 
” 


(Wi/25-nam-hoi-dong-ly-luan-trung-uong.htmil) 


11 of13 11/7/2023. 3:14 PM 


Không hy sinh rừng đê phát triên kinh tê - xã hội: Việt Nam lựa chọn I...  https:/⁄hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/khong-hy-sinh-rung-de-phat-tr... 


(/wi/ban-tin.htmil) 


VIDEO (/VIDEO.HTML) 


<Y NIEM | 


lIfi LÍ? Hội BÉI\ê LÍ LUẬN TRUNê UUNG (1996 - 2 
'BÓN MUẬN HUÂN CRƯƠNð ĐỘC LẬP HẠNG NHẤT 


LÁ® 0g : 
CÔNG lên ơn mốc 
mứév 
KINH NGHIÊ NÓ TAO QU.ÁN LÝ X{ HÔI 


TRONG THÔI ĐA THÔN: IS HÓ \ 


“Ẳ = _ 


= @ Ái, _-=y ——- 
.... mm.“ mi cln. 
„rếc.I : 


sư, 


(/vi/thu-vien-anh/ky-hop-thu-tam-hoi-dong-ly-luan- (/vi/thu-vien-anh/hoi-thao-ly-luan-lan-thu-1 7-gi 
trung-uong-3390.html ) dang-cong-san-viet-nam-va-trung-quoc-3057.I 


12 of13 11/7/2023, 3:14 PM 


Không hy sinh rừng đê phát triên kinh tê - xã hội: Việt Nam lựa chọn Ï... https://hdll.vn/v1/nghien-cuu---trao-doi/khong-hy-sinh-rung-de-phat-tr... 


LIÊN KÉT WEBSITE 


Lựa chọn v 


HỌI ĐÒNG LÝ LUẬN TRUNG ƯƠNG 

Địa chỉ: Số 57 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 08045600 (tel:08045600) | Fax: 08045240 | Email: banbientap(@hdll.vn 
(mailto:banbientap@)hdll.vn) 

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Số 207/GP-TTDT, ngày 07/08/2018 


© Copyright 2018 Bản quyền thuộc về Trang thông tin hội đồng lý luận Trung ương (/) 
Ghi rõ nguồn "www.hdll.vn" khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này 
Thiết kế website (http://bicweb.vn) bởi BICWeb.vnTw (http://bicweb.vn) 


13 of13 11/7/2023, 3:14 PM 


